ˆ NGHỊ THỨC 
HÔ CHUÔNG 


THÍCH NHẬT TỪ 


soạn dịch 


NXB PHƯƠNG ĐÔNG 


NGHI THỨC HÔ CHUÔNG 


TỦ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 


Chủ nhiệm: Thích Nhật Từ 


Tủ Sách Đạo Phật Ngày Nay do Thầy Nhật Từ chủ 
biên bao gồm các Nghỉ thức tụng niệm thuần Việt và 
trên 200 đầu sách nghiên cứu và ứng dụng về Phật 
học, thuộc loại sách gối đầu giường cần thiết cho 
mọi đối tượng độc giả. 

Quý tác giả, dịch giả muốn xuất bản sách nghiên 
cứu và ứng dụng Phật học, quỷ Phật tử muốn ấn tổng 
kinh sách Phật giáo, các đại lý cần nhận sách phát 
hành, xin vui lòng liên hệ: 


NHÀ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 
Chùa Giác Ngộ 
92 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP. HCM 
ĐT: (028) 3839-4121 
www.daophatngaynay.com 
'www.chuag1acngo.com 


TỦ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 


THÍCH NHẬT TỪ 


- soạn dịch - 


NGHI THỨC 
HỒ CHUÔNG 


NXB PHƯƠNG ĐÔNG 


MỤC LỤC 


TỚI HỘI đấ0U:2is6ss6sxSv666neal6ail6iastckbAusuáo vii 
l„P HMP KỆ BỘ CHHÔ HE suvsaseiiSboalbdeisssuebad 1 
Drh lì 111/117” quy toi ddsynGoitpattyeouttagoei 20 


Š. Eìnhh lễ Bài RgÐi BấXxoapseainnueomablstedo 21 


LỜI NÓI ĐẦU 


Pháp kệ Hô chuông trong nghì thức này 
bao gồm 37 bài thiền kệ theo thể song thất 
lục bát được soạn giả phóng tác từ tình 
thần của kinh điển Pali và Đại thừa. Số 37 
tượng trưng cho 37 phẩm trợ đạo, vốn là 
những yếu tố quan trọng của con đường 
tâm linh được đức Phật giảng dạy. Trong 
trường hợp thời gian ít, người hô chuông 
có thê dừng lại ở các con số biêu tượng tâm 
linh Phật giáo như bài kệ thứ 1§ (tượng 
trưng thập bát giới) hoặc 21 (cấp số nhân 
3 lần của số 7, biểu tượng của sự trọn vẹn 
và đầy đủ). 


Sau mỗi bài kệ là danh hiệu của Phật, 


viii ° NGHI THỨC HÔ CHUÔNG 


các Bồ tát lịch sử và các Bồ tát Đại thừa. 
Chú cát tường, chú vãng sanh, hồi hướng 
công đức và đảnh lễ ba ngôi báu được đưa 
vào cuối nghi thức như phần hỗ trợ thực 
tập rất phố biến trong các khóa lễ. Mỗi 
vòng tròn sau danh hiệu hay cuối đoạn thi 
kệ tượng trưng cho /iếng chuông. Dọng 
chuông trong chánh niệm sẽ giúp hành giả 
và mọi người được thư lắng tâm trần, rũ bỏ 
não phiền và hướng đến an vui. 


Lời xướng tụng nên chậm rãi rõ ràng 
để người đọng chuông và người nghe cùng 
trải nghiệm các giá trị Phật pháp. Tiếng 
chuông phải ngân vang sâu lắng để tạo tác 
dụng tâm lý và trị liệu cho người nghe. 
Dọng chuông, do đó không chỉ là một nghi 
thức mà còn là một sự trải nghiệm tâm linh 
và có giá trị trị liệu khổ đau. 

Giác Ngộ, ngày 7-4-2011 
TT. Thích Nhật Từ 
Phó Viện trưởng HVPGVN tại TP.HCM 


1. PHÁP KỆ HÔ CHUÔNG 
1 
Tiếng chuông vừa gióng ngân vang, 
Khắp trong ba cõi, xa gần đều nghe. 
Hiện tiền, đã tới, đã về, 
Không còn xuôi ngược, bộn bề 
trân duyên. 
Nam-mô Pháp Thân Tỳ-lô-giá-na Phật. 
O 
h; 
Nghe chuông phiền não rụng rơi, 
Bồ-đề tăng trưởng, thảnh thơi 
tinh thân. 
Lìa ba cõi, thoát trầm luân, 
Sống trong tỉnh thức, Niết-bàn 
ngay đây. 


2 *NGHI THỨC HÔ CHUÔNG 


Nam-mô Báo thân Lô-giá-na Phật. O 
3 
Tiếng chuông lắng, cảnh trần yên lắng 
Vọng tâm yên, thanh thản, nhất tâm. 
Đời tục luy, đạo thậm thâm, 
Đạo đời một cội, pháp thân chan hòa. 
Nam-mô Bốn sư Thích-ca Mâu-ni 
Phật.O 
4 


Chuông tỉnh thức, hòa theo hơi thở 
Điều thân tâm, thong thả, an nhiên, 
Mặc đời suy thịnh, xuống lên 
Thị phi, được mất, khen chê: 
Không màng. 
Nam-mô Đương lai Di-lặc Tôn Phật. 
O 


THÍCH NHẬT TỪ * 3 


Ẫ 
Sống tỉnh thức, mỗi ngày qua, 
Phúc trong hiện tại, sát-na định thiền. 
Lăng lòng, giũ sạch não phiền, 
Trở về chơn tánh, an nhiên tháng ngày. 
Nam-mô Thiên bá ức Hiện kiếp Phật. 
O 
6 
Trời giác ngộ muôn phương sáng tỏ, 
Hoa ưu-đàm rộ nở khắp nơi 
Lăn xe chánh pháp vào đời, 
Mở con mắt tuệ, cho người lạc an. 
Nam-mô Cực Lạc thế giới A-di-đà 
Phật.O 


4 *NGHI THỨC HÔ CHUÔNG 


7 
Cầu nghiệp Tổ ngàn năm hưng hiền, 
Mong Tông phong phát triển 
không ngừng 
Tăng mị, đạo lực thậm thâm, 
Người tu học Phật tín tâm vững vàng. 
Nam-mô Tam thế nhứt thiết chư Phật. 
O 
8 
Đời bất hạnh, tham, sân làm sốc, 
Vì si mê, chấp trước ngã nhân. 
Khổ đau tù ngục hoành hành, 
Siêng tu trí tuệ, trầm luân không còn. 
Nam-mô Đại trí Văn Thù Sư Lợi 
Bô-tát. O 


THÍCH NHẬT TỪ °* 5 


9 
Nếu tù ngục nơi đâu còn chỗ, 
Phật chưa thành, vì độ chúng sinh. 
Muôn loài cứu thoát trầm luân, 
Mới nên quả Phật, hoàn thành 
nguyện xưa. 
Nam-mô Đại Hạnh Phố Hiền 
Bô-tát. O 
10 


Lòng từ lớn dung thông hạnh thánh, 
Trải bao đời độ tận muôn loài, 
Ban “không sợ hãi” khắp nơi, 
Vào trong biên khổ cứu người 
trâm luân. 
Nam-mô Đại bi Quán Thế Âm 
Bô-tát. O 


6 °NGHI THỨC HÔ CHUÔNG 


11 
Cõi này, chốn khác hiện thân, 
Xiến dương Phật pháp, cứu nhân, 
độ đời. 
Ngay trong pháp giới chắng rời, 
Ra vào sanh tử, cứu người trầm 
: luân. 
Nam-mô Đại lực Đại Thê Chí Bô-tát. 
O 
12 
Đức giáo chủ ngục tù tối thắm, 
Bậc đại nhân Địa Tạng thương đời, 
Từ bị cứu độ bao người, 
Trải trăm ngàn kiếp không lui 
nguyện hùng. 
Nam-mô Địa Tạng Vương Bồ-tát. O 


THÍCH NHẬT TỪ * 7 


13 
Hàng Bồ-tát tầm thanh ứng hiện, 
Chốn tối tăm nhiều chuyện khổ đau, 
Oan gia tương báo hại nhau, 
Nương nhờ pháp Phật thâm sâu 
thoát nàn. 
Nam-mô Siêu Lạc Độ Bồ-tát.  O 
14 
Nhờ thực tập, dứt ba đường dữ 
Chốn ngục hình, ngạ quỷ, súc sanh, 
Không còn vọng tưởng, đảo điên, 
An vui, mát mẻ, ưu phiền tiêu tan. 
Nam-mô Hộ Pháp chư tôn Bồ-tát. O 
15 
Nguyện cho thế giới hoà bình, 


8 °NGHI THỨC HÔ CHUÔNG 


Không còn khủng bố, chiến tranh, 
hận thù. 
Mưa hòa, gió thuận, được mùa, 
Sớm hôm hạnh phúc, xuânthu an lành. 
Nam-mô Thiên Vương Hộ Thế Bồ-tát. 
O 
16 
Nguyện cho đất nước quang vinh, 
Công bằng, dân chủ, văn minh 
rạng ngÒi. 
Vua quan tài đức, thương người, 
Dân giàu nước mạnh, cho đời 
thăng hoa. 
Nam-mô Đồng Tâm Hộ Quốc Bồ-tát. 
O 


THÍCH NHẬT TỪ °* 9 


17 
Nguyện cho khắp chốn, mọi nhà 
Thương yêu, đùm bọc, thuận hòa 
với nhau. 
Tương thân như thê bí bầu, 
An khang, thịnh vượng, khổ đau 
giã từ. 
Nam-mô An Lạc Hạnh Bồ-tát. O 
18 
Cầu cha mẹ tăng thêm tuổi hạt, 
Làm cội tùng âm đức cho con. 
Nghĩa nhân, đức độ vuông tròn, 
Tồn vong lợi lạc, nêu gương cho đời. 
Nam-mô Tôi Tà Phụ Chánh Bồ-tát. 
O 


10 *NGHI THỨC HÔ CHUÔNG 


19 


Cầu tín chủ phát tâm làm phước, 
Gieo giống lành, công đức, tu hành, 
Quy y Tam bảo chí thành, 
Đời này, kiếp tới quả lành an vui. 
Nam-mô Ủng Hộ Đạo Tràng Bồ-tát. 
O 
20 
Mong người biết làm lành, lánh dữ, 
Dứt s¡ mê, rũ bỏ muộn phiên, 
Làm bà con Phật, tu hiền, 
Ta-bà hạnh phúc, an nhiên 
tháng ngày. 
Nam-mô Già lam Thánh chúng Bồ-tát. 
O 


THÍCH NHẬT TỪ * 11 


21 
Phường lãng tử, cô phương yếu thế, 
Sống lang thang xó chợ, lề đường, 
Được người chia sẻ tình thương, 
Khổ đau kết thúc, không còn cô đơn. 
Nam-mô Thiền Duyệt Thực Bồ-tát. O 


22 
Vượt sông biển, núi rừng hiểm trỏ, 
Giặc, gian manh, thú dữ đón đường, 
Ác thần, quỷ độc, cuồng phong, 
Không hè hại được, tâm thường 
an VUI. 
Nam-mô Pháp Hỷÿ Tạng Bồ-tát. O 


12 *NGHI THỨC HÔ CHUÔNG 


23 
Kẻ nghèo khổ, vương mang tật bệnh, 
Nghiệp lìa tan, hoạn nạn cửa nhà, 
Nương nhờ Phật lực bao la, 
Đủ đây hạnh phúc, chan hòa niềm vui. 
Nam-mô Hoa Nghiêm hội thượng 
Phật Bồ-tát. O 
24 
Thân bệnh tật, khổ đau không kê 
Nghiệp trả vay chăng thể lạc an, 
Quán “thân, cảm giác và tâm,” 
Thảy đều vô ngã, đâu còn sầu bi. 
Nam-mô Pháp Hoa hội thượng Phật 
Bồ-tát. O 


THÍCH NHẬT TỪ °* 13 


25 


Thân như đồ gồm mong manh, 

Đời người như thể sương tan 
trên cành. 

Tu tâm, dưỡng tánh tịnh thanh, 
Bỏ ngoài danh lợi, an lành, thánh thơi. 
Nam-mô Liên trì hải hội Phật Bồ-tát. 
O 

26 


Bồn loại sinh trong vòng ba cõi, 
Theo đạo vàng, thoát khỏi khổ đau. 
Thực hành chánh pháp cao sâu, 
Hôm nay hạnh phúc, ngày sau 
an lảnh. 
Nam-mô Thanh tịnh đại hải chúng 
Bồ-tát. O 


14 *NGHI THỨC HÔ CHUÔNG 


27 
Cầu ngục lạnh, lửa hồng đỏ rực, 
Thành rừng hoa, thơm phức mùi 
hương. 
Ngục đồng nuốt sắt thảm thương, 
Biến thành Tịnh độ, thiên đường 


nhân gian. 
Nam-mô Tiếp dẫn đạo sư A-di-đà Phật. 
O 


28 
Mong thế giới của bao chim, thú 
Loài côn trùng, sâu bọ nhỏ nhoI, 
Sống thời mạnh khỏe, được nuôi, 
Thác thời hóa kiếp làm người tự do. 
Nam-mô Tiếp dẫn đạo sư A-di-đà Phật. 
O 


THÍCH NHẬT TỪ * 15 


29 
Loài chở nặng, khổ hờn bao nỗi, 
Giống mang lông, đầu đội sừng dài, 
Không còn khổ luy, nạn tai, 
Hưởng bao lợi lạc, tháng ngày bình an. 
Nam-mô Tiếp dẫn đạo sư A-di-đà 
Phật. O 
30 
Đã bao kiếp bỏ quên chân tánh 
Lụy cõi mê, nhiễm đắm tham, sân 
Bập bênh sinh tử bao lần 
Nương nhờ Tam bảo, bụi trần 
sạch trơn. 
Nam-mô Tiếp dẫn đạo sư A-di-đà 
Phật. O 


16 *NGHI THỨC HÔ CHUÔNG 


31 
Bao kiếp sống lằng nhằng dây nghiệp, 
Rồi kiếp này oan trái dùng dẳng. 
Ngưỡng cầu Tam bảo xót thương, 
Cho con chuyền nghiệp, không còn 


khổ đau. 
Nam-nô Tiếp dẫn đạo sư A-di-đà Phật. 
O 


32 

Xây chùa tháp khắp nơi tu học, 

Phá lưới nghi, ba độc trùng trùng, 
Tà ma hàng phục đến cùng, 

Trùng hưng Tam bảo, khơi nguồn 
tâm linh. 
Nam-mô Tiếp dẫn đạo sư A-di-đà Phật. 
O 


THÍCH NHẬT TỪ °* 17 


33 
Cắt lưới ái nổi chìm nhiều kiếp, 
Cạn sông mê, bao hiệp tử sinh, 
Quyết tâm cứu giúp hàm linh, 
Lên đường giác ngộ, chứng thành 


Như Lai. 
Nam-mô Tiếp dẫn đạo sư A-di-đà Phật. 
O 


34 
Gìn tinh tấn, thực hành đạo giác, 
Lòng từ bi thương xót chúng sanh. 
Hỷ xả tất cả lỗi lầm, 
Không còn phân biệt sơ thân mọi loài. 
Nam-mô Tiếp dẫn đạo sư A-di-đà Phật. 
O 


18 *NGHI THỨC HÔ CHUÔNG 


35 
Noi gương Phật, dẫn thân không một, 
Các pháp môn thông suốt ngày đêm, 
Rộng tu phước huệ thâm huyền, 
Cứu người, giúp vật trọn nên đạo vàng. 
Nam-mô Tiếp dẫn đạo sư A-di-đà Phật. 
O 
36 


Do tâm chấp ngã chưa buông, 
Ham vui một chút, đau thương 
khôn cùng. 
Nay con nương đẳng Pháp vương, 
Niế:-bàn chứng đắc, cát tường thiên thu. 
Nam-mô Tiếp dẫn đạo sư A-di-đà Phật. 
O 


THÍCH NHẬT TỪ °* 19 


37 
Hư không dù có chuyền đời, 
Nguyện con muôn kiếp không hề 
rung rinh. 
Nguyện cầu tất cả chúng sinh, 
Chứng nên Phật trí, tâm linh 
rạng ngời. 
Nam-mô Tiếp dẫn đạo sư A-di-đà Phật. 
O 
38 
Mấy tiếng chuông ngân, 
tỉnh cuộc đời, 
Trên trời dưới đất, thấu nguồn khơi, 
Muộn phiền buông bỏ, tâm hoa nở, 
Giác ngộ, an nhiên, sông thánh thơi. 
Nam-mô Công đức lâm Bồ-tát. ¿ làn) O 


20 *NGHI THỨC HÔ CHUÔNG 


2. HỒI HƯỚNG 

Thỉnh chuông tu tập, phước tăng, 
Xin đem hồi hướng xa gần, khắp nơi. 
Nguyện cho tất cả trời người, 
Đều vào cõi Phật, sáng ngời 

chân tâm. O 
Nguyện trừ ba chướng trầm luân, 
Sống trong trí tuệ, tịnh thanh cõi lòng. 
Nguyện cho tội nghiệp tiêu mòn, 
Noi theo Bồ-tát làm tròn 
tâm gương. O 


Nguyện sanh cõi tịnh Tây Phương, 

Mẹ cha: Chín phẩm sen vàng 
nêu danh, 

Hoa cười, chứng ngộ vô sanh, 

Cùng hàng Bồ-tát đồng hành 

tâm linh. OQ 


THÍCH NHẬT TỪ °* 21 


Nguyện đem công đức tạo thành, 
Hướng về tất cả chúng sanh mọi loài, 
Rải ban hạnh phúc muôn nơi, 
GIúp người giác ngộ, an vui 

đạo mâu. ÒQ 


3. ĐẢNH LỄ BA NGÔI BÁU 


Con xin nương tựa Phật, 

Bậc Phước Trí Viên Thành, 

Cầu tất cả chúng sanh 

Giác ngộ, phát tâm lành.  (1xá)O 


Con xIn nương tựa Pháp, 

Nguồn tuệ giác, từ bị, 

Cầu tất cả chúng sanh 

Hiểu đạo, tỏ nguồn tâm. (Ixá)Q 


22 sNGHI THỨC HÔ CHUÔNG 


Con xIn nương tựa Tăng, 
Đoàn thể sống an vui, 
Cầu tất cả chúng sanh 
Hòa hợp, thương mến nhau. 
(1 xá) O 


